Từ nhỏ đên lớn và giai thoại xưa về Poisson 


1of2 


VIỆN CHIẾN LUỤ PHẬT TRIỂN - BỘ KẾ H0ACH VÀ ĐẤU TƯ 


Từ nhỏ đến lớn và giai thoại xưa vê Poisson 
20:38 | 24/02/2024 


Báo Khoa học & Phát triển ngày 23-2 đăng một bài ngắn nhưng thú vị và rất giá trị của TS Phạm Hiệp, viết về trải 
nghiệm và suy ngẫm qua nhận biết những phát kiến mới, nhỏ (nhưng “hạt tiêu”) trong công việc nghiên cứu khoa học. 
Báo Khoa học & Phát triển ngày 23-2 đăng một bài ngắn nhưng thú vị và rất giá trị của TS Phạm Hiệp, viết về trải nghiệm và 
suy ngẫm qua nhận biết những phát kiến mới, nhỏ (nhưng “hạt tiêu”) trong công việc nghiên cứu khoa học. Bài viết rõ ràng 
phản ánh một dáng điệu tăng trưởng tư duy trong tổng thể tiếp cận nhận thức luận, một trong ba trụ cột quan trọng của 
triết học khoa học. 


Trong bài viết ngắn để tiếp dòng suy nghĩ của TS Phạm Hiệp, bàn tiếp về tính “động” của thể trạng nhỏ (từ quan sát “tĩnh là 
việc đáng làm, tôn tạo tiếp giá trị bài vừa nói trên Khoa học và Phát triển. Qua đó, chân dung của thực tế tương lai có thể sẽ 
rất khác, mặc dù chỉ bắt đầu nho nhỏ mà thôi. 


Suy tưởng này bắt nguồn từ giai thoại về nhà toán học lừng lẫy Pháp, Siméon Denis Poisson (Wiki: https://en.wikipedia.org/ 
Wiki/Sim%Œ3%A9on_Denis_Poisson), người giúp nhân loại có hiểu biết về phân phối xác suất Poisson. Giai thoại chỉ đơn 
giản là khi người thầy giáo dạy toán nhận thấy những nét suy nghĩ, và tiếp cận sáng tạo để giải đáp thắc mắc tò mò của cậu 
học sinh nhỏ tên là Poisson đã thốt lên: 


“Con cá nhỏ rồi sẽ lớn" 


Ông thầy phát biểu về hiện tượng tự nhiên, con cá bé rồi sẽ lớn. Nhưng ông ngụ ý xa hơn. Trong tiếng Pháp, từ poisson có 
nghĩa là “con cá”. Ông thầy muốn ám chỉ, cậu bé Poisson này rồi sẽ là một nhà toán học vĩ đại. 


Điều đó cuối cùng đã xảy ral 


Trong bài [1], TS Hiệp đã nhắc tới khái niệm và cơ chế mindsponge, khởi sinh năm 2013 và sau bình duyệt, xuất bản năm 
2015 [2]. Đến hôm nay, cơ chế và quá trình này đã lớn lên, được bồi tụ qua 11 năm miệt mài phát triển, cũng như ứng dụng, 
để có một chỉnh thể gọi là “mindsponge theory”, xuất bản bởi De Gruyter vào tháng 1-2023 [3]. 


Từ trải nghiệm thực tế quá trình học hỏi và nghiên cứu của bản thân, khi còn làm luận án tiến sỹ ở Nhật, chính tôi đã trải 
nghiệm, suy ngẫm, phát triển và ứng dụng lý thuyết 10 tuổi này. Một sản phẩm đã ra đời là nghiên cứu có tiêu đề “Building 
eco-surplus culture among urban residents as a novel strategy to improve finance for conservation in protected areas" [4| 
đăng tên tạp chí học thuật rất khó tính là Humanities and Social Sciences Communications, một ấn phẩm của Nature 
Portfolio. 


Tư duy và sự sắc bén trang bị nhờ mindsponge theory có thể chắp cánh cho tác phẩm ra đời chính là bằng chứng rõ nét về 
sức mạnh và tầm ảnh hưởng. Trước đó, một nghiên cứu khác trên Conservation Science and Practice [5] cũng đã kiểm 
chứng sức thuyết phục của mindsponge theory. Thực tế, [4-5] chính là hai kết quả quan trọng nhất giúp tôi hoàn thành tâm 
nguyện nghiên cứu (vì thế, cũng là người thụ hưởng giá trị lao động quá khứ của lý thuyết.) 


Chính quan hệ giữa thông tin (chúng ta đang tự gọi mình là những cư dân của kỷ nguyên thông tin) và giá trị văn hóa đã 
thúc đẩy những phát kiến khoa học. Quá trình bùng nổ phi tuyến này có liên quan tới một hệ thức khác về năng lực sáng tạo, 
nhận biết giá trị thông tin và chuyển hóa thành đầu vào cho các chu trình sáng tạo tiếp theo: serendipity. Đến hôm nay, cả lý 
thuyết serendipity cũng đã ra đời và đang dần được đón nhận [6]. 


Bên lề, cũng thay cho lời kết, tối qua, tác giả lý thuyết mindsponge báo cho tôi biết thêm một tín hiệu tiến bộ nhỏ, nhưng ý 
nghĩa về mặt thực tế cuộc sống: “Cuốn MT được bán thêm được 2 đơn hàng. Bản giấy, bìa mềm, giá rẻ...” 


Tôi lập tức hình dung ra ông tác giả, nay đã lớn tuổi, thêm một câu quen gặp: - “Lãi có 2 đôla ấy mà. Đủ bữa cafe sáng” 
Sáng, có thể là buổi sáng. Mà cũng có thể là nguồn sáng./. 
Tài liệu tham khảo 


[I] Hiệp, P. (2024). Vẻ đẹp của những phát hiện mới nhỏ bé trong nghiên cứu. https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/ 
ve-dep-cua-nhung-phat-hien-moi-nho-be-trong-nghien-cuu/20240222084538246p1c160.htm 


[2] Vuong, Q. H., & Napier, N. K. (2015). Acculturation and global mindsponge: an emerging market perspective. 
International Journal of Intercultural Relations, 49, 354-367. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/ 
S0147176715000826 


https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(2/primnt_article&i=28234 


2/24/2024, §:49 PM 


Từ nhỏ đên lớn và giai thoại xưa về Poisson https://kinhtevadubao.vn/apIcenter(/primnt_article&i=28234 


[3] Vuong, Q. H. (2023). Mindsponge Theory. Walter de Gruyter GmbH. https://www.amazon.com/dp/B0G3WHZ2B3 


[4] Nguyen, M. H., & Jones, T. E. (2022). Building eco-surplus culture among urban residents as a novel strategy to 
improve finance for conservation in protected areas. Humanities and Social Sciences Communications, 9, 426. 
https://www.nature.com/articles/s41599-022-01441-9 


[5] Nguyen, M. H., & .Jones, T. E. (2022). Predictors of support for biodiversity loss countermeasure and bushmeat 
consumption among Vietnamese urban residents. CŒonservation Science and Practice, 4(12), e12822. https:// 
conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/csp2.12822 


[6] Vuong, Q. H. (Ed.). (2022). A new theory of serendipity: Nature, emergence and mechanism. Walter De Gruyter 
GmbH. https://www.amazon.com/dp/B0C5C4LPFT 


Nguyễn Minh Hoàng 


URL: https://kinhtevadubao.vn/tu-nho-den-lon-va-giai-thoai-xua-ve-poisson-28234.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


2of2 2/24/2024, §:49 PM 


